Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật 

HT. Narada 
— o0<3 — 

Nguồn 

http://www. quangduc. com 
Chuyển sang ebook 16-8-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmail.com 
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.ors 

Mục Lục 

1. Buổi sáng 

2. Buổi trua 

3. Canh đầu 

4. Canh giữa 

5. Canh cuối cùng 


—oOo— 

Đức Phật có thế được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành 
nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, 
trừ những lúc phải đế ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động 
của Ngài được sắp xếp rất có qui củ và mực thước. Đời sống bên trong là 
tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn, còn bên ngoài 
là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. 
Chính Ngài được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và 
dần dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống. 

Hoạt động hằng ngày của Đức Phật chia làm năm đoạn: 

1.- Buổi sáng; 2,- Buổi trưa; 3.- Canh đầu; 4,- Canh giữa; và 5,- Canh chót. 

—oOo— 

1. Buổi sáng 

Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát 
thế gian, xem có ai cần Ngài tế độ. Neu thấy có người cần hố trợ tinh thần 
thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến đế dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. 
Ngài đi bộ. Nhưng một đôi khi Ngài cũng dùng phép thần thông bay trên 
không trung. Thế thường, Ngài đến những người hư hèn, ô nhiễm, như tên 



cướp sát nhơn hung tợn Angulimala và quỉ Dạ Xoa, bạo tàn ác độc. Nhưng 
cô bé Visakha có tâm đạo nhiệt thành và nhà triệu phú Cấp-Cô-Độc 
(Anathapindika) và những bực thiện trí như Xá-Lợi Phất (Sariputta) và Mục- 
Kiền-Liên (Moggallana) thì tìm đến thọ giáo đế được Ngài dẫn dắt. 

Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về trai tăng, Đức Phật — 
người mà các bực vua chúa đều tôn sùng kính nể và khấu đầu đảnh lễ mồi 
khi đến trước mặt đi trì bình khất thực trên các nẽo đường, khi một mình, lúc 
với chúng Tăng. Im lặng đứng trước cửa từng nhà. Không thốt ra một lời, 
Ngài thọ lãnh vật thực nào mà tâm trong sạch bố thí của thiện tín hoan hỉ sớt 
vào bát, rồi trở về chùa. Cho đến năm tám mươi tuổi, mặc dầu đau ốm bất 
thường, Ngài vẫn đi bát trong thành Vesàli. 

Đức Phật thọ thực trước ngọ. Sau đó chư vị tỳ-khưu hợp lại nghe Ngài 
thuyết một bài Pháp ngắn. Sau thời Pháp, Đức Phật ban lễ qui y Tam Bảo, 
truyền Ngũ Giới và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, Ngài chỉ 
dẫn vào Thánh Đạo, Con Đường Giải Thoát. Một vài vị đến gần xin đề mục 
thiền định thích hợp theo tâm tánh mình. Neu có lời thỉnh nguyện, đôi khi 
Ngài cũng ban lễ xuất gia. 


—oOo— 

2. Buổi trưa 

Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tịnh thất. Neu 
muốn, Ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát. Lúc dậy, Ngài 
nhập Đại Bi Định (Maha Karuna Samapatti) và dùng Phật nhãn 1 quan sát 
thế gian, nhứt là các vị tỳ-khưu đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và 
các đệ tử khác ở xa, đế hướng dẫn và khuyên dạy. Neu có một vị ở xa cần hổ 
trợ, Ngài dùng thần thông bay đến nơi đế tế độ rồi trở về tịnh thất. 

Vào buổi chiều, thiện tín kéo đến nghe Pháp. Do Phật nhãn Ngài nhìn vào 
khuynh hướng và tâm tánh của từng người trong cử tọa đế thuyết Pháp độ 
một tiếng. Mồi người nghe, dầu tâm tánh và tình cảnh hoàn toàn khác biệt, 
đều có cảm tưởng rằng bài Pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Đó 
là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những thí dụ, 
những hình ảnh hay những bài ngụ ngôn có liên quan đến đời sống hằng 
ngày trong nhà đế giải thích giáo lý, và Ngài nhằm vào trí thức hơn là tình 
cảm. 



Đối vời người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, 
giới luật và hạnh phúc ở các cảnh Trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề 
cập đến mối nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, sự 
thoát ly. Với các vị đã đạt đến trình độ cao thượng, Ngài giảng về pháp Tứ- 
Diệu-Đế. 

Trong một vài trường hợp hiếm hoi — như trường hợp Angulimala và bà 
Khema — Đức Phật dùng đến oai lực thần thông đế ảnh hưởng đến tâm 
người nghe. 

Giáo Pháp Cao Siêu của Đức Phật gợi cảm cho cả đại chúng lẫn hàng trí 
thức. Một thi sĩ Phật tử có hát lên những lời tán tụng như sau: 

"Đem phỉ lạc đến bực thiện trí, tạo kiến thức cho hạng trung bình, và đánh 
tan bóng tối của người ngu muội, đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi 
người". 2 

Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức tin cũ 
của mình đế hướng về Thông Điệp Hòa Bình của Đức Phật. Nen đạo pháp 
(sasana) sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo sĩ như hột nhân của tế bào, sớm 
sanh sôi nảy nở, và mở rộng đến hàng triệu người và êm thắm, ôn hòa, tràn 
lan khắp miền Trung Ân. 


—oOo— 

3. Canh đầu 

Từ sáu đến mười giờ đêm là khoảng Đức Phật dành riêng đế các vị tỳ-khưu 
được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng những mối hoài nghi của mình, hỏi Ngài 
về những điếm phức tạp trong Giáo Pháp, xin Ngài đề mục thiền định và 
nghe thuyết Pháp. 


—oOo— 

4. Canh giữa 

Từ mười giờ đến hai giờ khuya, chư Thiên và chư Phạm Thiên là những 
chúng sanh mà mắt người không thể trông thấy, từ các cảnh Trời, đếu hầu 
Phật và hỏi Ngài về Giáo Pháp. Trong Kinh Sách có một đoạn thường được 



nhắc đi lập lại như sau: "Lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vị Trời có hào 
quang rực rỡ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và đứng lại một bên". 
Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp được ghi trong tập Samyutta Nikaya 
(Tương Ưng Bộ). 


—oOo— 

5. Canh cuối cùng 

Canh cuối cùng trong đêm, từ hai giờ khuya đến sáu giờ sáng, được chia làm 
bổn phần. Trong phần đầu tiên, từ hai đến ba giờ. Đức Phật đi kinh hành 
(cankamana). Từ ba đến bốn giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay 
mặt. Từ bốn đến năm giờ, Ngài nhập Đại Bi Định (Mahà Karunà Samapatti), 
rãi tâm từ khắp nơi và làm êm dịu tâm trí tất cả chúng sanh. Sau đó Ngài 
quan sát thế gian bằng Phật nhãn xem coi có thể tế độ ai. Những người đạo 
hạnh và những người cần đến Ngài, dầu ở cách xa thế nào Ngài cũng nhận ra 
và mở lòng bi mẩn, Ngài tự ý đến đế đem lại sự hố trợ tinh thần cần thiết. 

Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. 
Ngài chỉ ngủ một giờ đồng hồ. Trong hai giờ tròn, buổi sáng và lúc bình 
minh, Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm Từ vô lượng và đem hạnh 
phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trì 
bình khất thực mà không phiền đến ai, rày đây mai đó, tám tháng trời liền 
trong năm đế hoang khai Diệu Pháp, Ngài không ngừng gia công đem lại 
điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chí đến ngày nhập diệp, vào năm tám 
mươi tuổi thọ. 

Trích: "Đức Phật và Phật Pháp", 

Phạm Kim Khánh chuyến dịch, Sài gòn 1970 


— 0O0 — 
Hết 


1 . Buddhacakkhu, Phật nhãn, gồm tri kiến về những thiếu kém và khuynh 
hướng cố hữu (ãsayãnusaya nãna) và tri kiến về tánh cách dã dượi hay nhiệt 
thành của những khả năng như niềm tin, tâm niệm, tâm định, tinh tấn và trí 
tuệ (indiryaparopariyatta nana) 



2 . Satapancasataka, câu 78. 



